Sống thử: Cái vòng lấn 
quấn? Cái bẫy của hôn 
nhân? 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Sống thử: Cái vòng lẩn quấn? Cái bẫy của hôn nhân? 





Lý Lạc Long 
Sống thử: Cái vòng lẩn quấn? Cái bẫy của hôn nhân? 


Khoảng 10 năm trở lại đây, "sống thử" đang trở thành phổ 
biến trong giới trẻ ở Việt Nam và hiện tượng này là một đề 
tài nóng hổi và đang được bàn cãi rất sôi động hiện nay. 
Chuyện sống chung trước khi quyết định tiến tới hôn nhân 
thì đã có từ lâu, không có gì xa lạ với đời sống ở các nước 
Tây phương. Nhưng đây có phải là một giải pháp tốt để tiến 
tới một cuộc hôn nhân hoàn hảo hay "sống thử" chỉ là cái 
vòng lẩn quấn, là "cái bẫy của hôn nhân". Cho các cộng 
đồng người Việt đang sống ở hải ngoại, thì với vấn đề này, 
giới trẻ không bị áp lực nặng nề của những nền tảng, quan 
niệm và tiêu chuẩn luân lý, đạo đức ... v. v. khắc khe của xã 
hội Á đông, cho các bậc cha mẹ khi phải đối diện với "sự 
chọn lựa" này của con cái thì cũng phải chấp nhận và có lẽ 
đa số sẽ không tin tưởng lắm hoặc hoàn toàn chấp nhận 
việc "sống thử" này của con cái. Chúng ta thử nhìn vào một 
số quan điểm, ý kiến ... và phân tích những dữ kiện thực tế 
của vấn đề "sống thử" để xem đây có phải là một phương 
cách tốt trước khi tiến tới hôn nhân hay chỉ là "cái bẫy của 
hôn nhân", một cái vòng lẩn quẩn dẫn mọi người về con số 
không, trong cuộc tìm kiếm một cuộc sống hôn nhân hạnh 
phúc. Và tệ hơn nữa là có thể sẽ để lại những vết hằn sâu 
khó xóa, những ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống và 
tương lai của một người. 

Ở Mỹ, căn cứ theo kết quả của một cuộc thống kê 
(surveying) bắt đầu vào năm 2002, về vấn đề này, thì 86% 


những cuộc "sống thử" đã kết thúc bằng chia tay. Điều đáng 
quan tâm hơn là 14% còn lại đã kết hôn và đang ở trong 
tình trạng như thế nào? Các nhà khoa học Mỹ tiếp tục theo 
dõi 14% còn lại tiến tới hôn nhân trong 3 năm qua và lại đưa 
ra một nhận xét đáng buồn: Những cặp sống thử trước kết 
hôn có tỷ lệ ly dị cao hơn gấp đôi những cặp trước đó sống 
riêng. Kết quả này đã làm nhiều người ngạc nhiên, vì cho 
rằng những cặp đã kiểm nghiệm tính tương đồng của hôn 
nhân bằng sống thử thì kết quả phải như thế nào họ mới đi 
đến kết hôn chứ? Vì nguyên do gì mà tỷ lệ đổ vỡ của những 
cặp đã sống thử lại nhiều hơn của những cặp đã không hề 
sống thử, tức là chỉ tìm hiểu nhau qua những lúc hẹn hò? 
Nhưng các nhà tâm lý hôn nhân không lấy thế làm lạ vì kết 
quả đó đã nằm trong dự đoán của họ. Tiến sĩ Williams 
Harley, một nhà tâm lý học có hơn 30 năm nghiên cứu về 
hôn nhân, trong đó có 17 năm kinh nghiệm làm chuyên gia 
cố vấn hôn nhân, đã giải thích hiện tượng này một cách rõ 
ràng và sinh động như sau : 

W. Harley so sánh hôn nhân hợp pháp và sống thử như việc 
"mua hay thuê" một căn nhà. Ông xem những người chính 
thức kết hôn là ngươi đã mua căn nhà đó - ông gọi là người 
mua (the buyer), còn những người sống thử giống như 
những người thuê căn nhà đó, ông gọi là người thuê (the 
renter). Và theo tâm lý chung, khi chúng ta thuê một căn 
nhà, nếu nó có điểm nào không hợp ý, chắc chắn chẳng dại 
gì chúng ta phải sửa mình đi cho phù hợp với căn nhà mà ta 
có quyền yêu cầu người chủ căn nhà phải sửa sang nó cho 
hợp ý mình và dĩ nhiên, chủ nhà sẽ sẵn sàng chìu theo vì 


nếu không, chúng ta sẽ đi thuê chỗ khác. Thời gian sống thử 
càng lâu thì lề lối suy nghĩ như của người thuê nhà càng hằn 
sâu và điều tai hại nhất là sau khi đã chính thức kết hôn với 
nhau, họ vẫn còn đem theo lối suy nghĩ của "người thuê 
nhà" vào cuộc hôn nhân. Nhưng lúc này, giống như căn nhà 
đã mua rồi, người mua buộc phải chấp nhận hoặc phải sửa 
mình đi cho hợp vì rõ ràng là căn nhà có thể ở được. Tiếc 
rằng thời gian sống thử đã tập cho họ cái thói quen của 
người thuê, bây giờ trở thành người mua rồi, không sai bảo 
được ai nữa họ sẽ thấy khó chịu. Mặt khác, đối tác của họ 
trước kia phải chìu chuộng để khách không đi thuê chỗ 
khác, thì nay căn nhà đã mua rồi: Nó chỉ có thế thôi, hãy cố 
mà ở, đừng nói nhiều điếc tai! Người mua lúc này cảm thấy 
như mình bị lừa, cho nên ai đó ví von việc sống thử giống 
như "cái bẫy hôn nhân" cũng không phải là không có lý. Và 
với "tâm lý của người thuê" ở "vị trí của người mua” thì cuộc 
sống hôn nhân sẽ đổ vỡ sẽ là một chuyện sẽ xảy ra. 

Phần trên là sơ lược về kết quả nghiên cứu và ý kiến của 
một số nhà tâm lý học về việc sống thử, và chúng ta có thể 
thấy rõ ràng là việc sống thử chẳng phải là một cách "chuẩn 
bị" hay một "giải pháp" tốt cho một cuộc sống hôn nhân 
hoàn hảo hạnh phúc. Xa hơn nữa, nó có thể mang lại những 
vết hằn suốt đời, những hậu quả không tốt cho cuộc sống 
hiện tại và tương lai của giới trẻ . Mặc dù kết quả và ý kiến 
của các chuyên gia tâm lý là như vậy, nhưng trong những 
thập niên vừa qua, theo các số liệu thống kê của các cuộc 
nghiên cứu về xã hội học thì con số của những người chung 
sống không kết hôn tăng lên rất nhiều, và có thể sẽ còn 


tăng thêm nữa. Tại sao lại như vậy? Lý do rất đơn giản và ai 
cũng biết là : "Hôn nhân chỉ đem đến hạnh phúc khi hai 
người hòa hợp nhau". Và làm cách nào để "hai người" biết là 
họ có hòa hợp với nhau hay không? Sống thử để tìm hiểu 
nhau, nếu hợp thì kết hôn, không hợp thì chia tay, còn hơn 
là lấy nhau rồi mới nhận ra là chẳng hợp thì khổ cả đời và ly 
hôn thì lại càng dang dở hơn. Con đường "sống thử" xuất 
hiện như một giải pháp hấp dẫn, dễ dàng và thuận tiện nhất 
cho đa số giới trẻ trên con đường tìm kiếm một cuốc sống 
hôn nhân hạnh phúc. Những người này có lẽ nghĩ: "Nếu hai 
người có thể sống ấm êm dưới một mái nhà trước khi kết 
hôn, chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc lâu dài với nhau sau 
khi kết hôn". Mới nghe qua lý lẽ này thì có vẻ thuyết phục, 
nhưng trong cuộc sống thực tế thì chuyện đời không diễn 
biến như họ nghĩ. Vì mọi thứ của cuộc sống thử và cuộc 
sống hôn nhân khác nhau rất nhiều, như Tiến sĩ W. Harley đã 
diễn tả trong thí dụ "người thuê nhà và người mua nhà". Có 
thể nói, những người hy vọng "sống thử" sẽ giúp họ tìm 
được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng thực sự thì 
họ lại không hiểu gì về hôn nhân và đời sống sau khi kết hôn 
hết ... và phương cách sống thử cũng chưa chắc sẽ đem lại 
cho họ những hiểu biết đúng đắn về hôn nhân . Nói cách 
khác sống thử có thể chỉ là cái vòng lẩn quẩn chẳng dẫn đến 
đâu hết. 

Ở Việt Nam, trong một cuộc bàn cãi về vấn đề sống thử 
được tổ chức trên mạng mới gần đây, được đông đảo giới trẻ 
tham gia và đóng góp ý kiến. Nói chung, thì có hai luồng ý 
kiến xung đột nhau rõ rệt trong giới trẻ. Luồng thứ nhất, "tôi 


có quan điểm rất rộng rãi với vấn đề "tình dục" và tôi ủng hộ 
việc sống thử". Luồng thứ hai, ngược lại, "tôi phản đối 
chuyện sống thử một cách mãnh liệt ". Một luồng khác, ôn 
hòa hơn, cho rằng chuyện này "không thể cấm, nhưng cần 
phải bảo vệ sự trong sáng của tình yêu, và nhất là lo lắng 
hậu quả mà giới nữ phải gánh chịu." Câu hỏi được đặt ra: 
"Theo bạn có nên sống thử không?" . Theo kết quả thì có 
13,611 người cho ý kiến, và 56.3% trả lời "có", 36.3% trả lời 
"không" và 7.4% không có ý kiến. Phe ủng hộ (trực tiếc hay 
gián tiếp) cũng như phe phản đối đã đưa ra rất nhiều lý do 
để bảo vệ cho quan điểm của họ . Tóm tắt một số những lý 
do chính của hai phe thì như dưới đây : 

- Theo phe ủng hộ việc sống thử thì ngoài lý do chánh sống 
thử để hiểu biết thêm, sau này cưới không ân hận vì chọn 
lầm người, thì trong đời sống thực tế còn có nhiều nguyên 
nhân khác như: không bị ràng buộc về pháp lý, không nặng 
nề về lương tâm và nghĩa vụ như hôn nhân, trong khi lại 
được thỏa mãn nhu cầu tình cảm, tình dục, tiết kiệm chi phí 
sinh hoạt. Khi sống thử, hai bên có thể chia tay bất cứ khi 
nào cảm thấy không hợp để tìm đối tác khác, cho đến khi 
tìm được ý trung nhân để tiến tới hôn nhân. Và một số người 
trong phe ủng hộ không thích dùng từ sống thử. Theo họ 
"sống thử, nghe nó tiêu cực, cứ như một tệ nạn xã hội", vì 
sống chung trước hôn nhân chẳng có gì khủng khiếp cả, trái 
lại đó là những ngày hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất của họ. 
- Trái hẳn với quan điểm ủng hộ hoặc gián tiếp ủng hộ sống 
thử, phe phản đối dù là thiểu số (36%) cũng đã nêu ra 
những lý do phản đối rất mạnh mẽ. "Sống thử là sự xúc 


phạm, nói cách khác các bạn nữ chấp nhận sống thử là đã 
không tôn trọng bản thân mình. Các bạn nam đưa lý do 
sống thử là tiết kiệm chi phí, sống để hiểu nhau xem có hòa 
hợp hay không, nhưng cốt lõi là để thỏa mãn nhu cầu của 
họ, chứ không phải vì lợi ích chung của cả hai. Họ sợ trách 
nhiệm, sợ kết hôn thì bị quản lý, ràng buộc". Một bạn đã 
hình dung và vẻ ra một tương lai xám xịt của những đôi lứa 
sống thử như sau: "Có những anh chàng sẽ tự hỏi cô gái đã 
sống dễ dãi với mình thì có dễ với người con trai khác 
không? Rồi quan hệ với gia đình chàng trai, gần như không 
có bà mẹ chồng tương lai nào chấp nhận một cô con dâu dễ 
dãi với đàn ông như vậy". Với lập luận này, bạn đó kết luận: 
"Cho dù xuất phát từ tình yêu đích thực thì sống thử cũng 
không phải là cách thức để phát triển mối quan hệ". 

Theo các nhà nghiên cứu tâm lý hôn nhân và gia đình thì sự 
chia tay của những đôi "vợ chồng hờ" không có gì là lạ. Các 
nghiên cứu cho thấy, tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có 
cả "tình yêu sét đánh" nhưng đó là tình yêu lãng mạn, 
không bao giờ tồn tại được lâu. Còn tình yêu trong đời sống 
vợ chồng không phải là tình yêu lãng mạn, tuy rằng có yếu 
tố lãng mạn, nhưng nó được xây dựng trên tình thương yêu 
và trách nhiệm với nhau cùng với bao nhiêu nghĩa vụ của 
con người. Vì vậy tình yêu ấy không xuất hiện ngay sau khi 
người ta mới chung sống với nhau. Nó phải có thời gian để 
hình thành, phát triển và củng cố. Có khi nó đòi hỏi phải có 
nhiều năm cùng nhau khắc phục những khó khăn nảy sinh 
mới khẳng định được. Trong cuộc sống chung, sau một thời 
gian biết nhau quá rõ, cuộc sống có thể trở nên nhàm chán 


và đơn điệu, cộng với những lo lắng trong đời sống kinh tế, 
những mâu thuẫn trong nề nếp sinh hoạt hàng ngày. Nếu 
hai người chỉ sống thử thì những mâu thuẫn cỏn con, những 
va chạm nhỏ (có thể giải quyết được) cũng có thể dễ dàng 
dẫn đến chia tay vì hai người chưa thực sự thuộc về nhau, 
chưa có gì ràng buộc, và có lẽ vì vậy ý thức về trách nhiệm 
rất thấp, chia tay sẽ là một cách giải quyết đơn giản thay vì 
cố gắng giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn và bất đồng 
xảy ra trong cuộc sống chung. Tất nhiên, đám cưới chỉ là 
một hình thức, nhưng giấy tờ hôn thú là một ràng buộc của 
pháp luật, là kết quả của một tình yêu chín mùi. Hôn nhân, 
một cách sống thật, sẽ làm chúng ta sống có trách nhiệm 
hơn, sẽ cố gắng hết khả năng để giải quyết những mâu 
thuẫn và bất đồng trong xảy ra trong đời sống hàng ngày, 
sẽ dẫn đến yêu thương, hiểu và kính trọng nhau hơn. 

Một cuộc điều tra khác về những người đã trải qua kinh 
nghiệm sống thử thì 76% những người đã từng sống thử 
cảm thấy hối tiếc về quãng thời gian đó, 21% ân hận vì đã 
sống thử còn 3% cảm thấy may mắn vì nhờ sống thử mà 
biết người đó không hợp với mình, nếu không sống thử mà 
tiến tới hôn nhân ngay thì sẽ phải hối tiếc suốt đời. 

Dù được khuyến cáo tương đối rõ ràng những cái lợi và hại ; 
dù hệ thống luật pháp hiện nay cũng không khuyến khích 
việc sống thử (quyền lợi của người sống thử không được bảo 
đảm khi chia tay như trong ly hôn, con cái không được công 
nhận chính thức.); dù các nghiên cứu khoa học của các 
chuyên gia cũng cho thấy kết quả thực tế của sống thử (hại 
nhiều hơn lợi); dù dư luận của một xã hội dựa trên những 


quan niêm và tiêu chuẩn Á đông không hổ trợ . Song số 
người đồng tình với sống thử vẫn chiếm 56%, chỉ có 36% 
không ủng hộ. Số còn lại là những người có ý kiến khác. Kết 
quả của cuộc khảo sát nhỏ này đã cho thấy đây một xu 
hướng có thật trong cuộc sống, nhất là cho những bạn trẻ. 
Hình như quan niệm về đạo đức xã hội đang thay đổi dần và 
có lẽ đây là một hậu quả tất yếu của sự phát triển xã hội . Vì 
vậy lớp thanh niên hiện đại ngày càng cần có trách nhiệm 
cao hơn với cuộc sống, với công việc và với bản thân mình. 
Chính họ sẽ đánh giá sự tốt, xấu, nên hay không nên của lối 
sống thử này. 

Thật là đáng tiếc nếu trong cuộc chung sống thử, tình yêu 
lãng mạn đã ra đi nhưng tình yêu vợ chồng lại chưa đến. 
Một người có thể sẽ như con thuyền chơi vơi giữa bao sóng 
gió cuộc đời, có thể chìm nghỉm khi chưa nhận ra đâu là bến 
bờ hạnh phúc. Những điều đó đáng để cho các bạn trẻ suy 
nghĩ kỹ càng trước khi đi đến một cuộc sống thử đầy mạo 
hiểm. Vì khi hối hận có lẽ đã quá muộn màng. Và đặc biệt 
cho phái nữ, mặc dù chữ trinh không đáng giá nghìn vàng 
như quan niệm xưa, nhưng có lẽ ở thời điểm nào, nó vẫn còn 
là một quà tặng quí giá (về mọi phương diện) cho người phối 
ngẫu của mình. Do tạo hóa sắp đặt (bản chất của đàn ông), 
có thể nói là bất kỳ người đàn ông nào cũng thích và hãnh 
diện nhận món quà đó và chắc chắn bạn sẽ nhận được sự 
tin tưởng, thương yêu và quí trọng từ người chồng nhiều 
hơn. 

Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin bổ ích 
cho các bạn đang có ý định chọn "sống thử" như một 


phương cách để tìm kiếm một hôn nhân hạnh phúc cho 
mình. Và xin chúc tất cả bạn đọc một cuối tuần như ý. 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/20/10/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


